"—- -Hán dịch: nhà Đường, tam tạng pháp sư Thật Xoa Nan Đà 
8À Việt dịch: Hòa-thượng Thích Trí Tịnh 


-_ KINH ĐỊA TẠNG 
BÔ-TÁT BỔN NGUYỆN 


//Ã 


QUYỂN THỨ BA 


=>, 12- Thấy Nghe Được Lợi ích 
Ú'- 13 - Dặn Dò Cứu Độ Nhân Thiên 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |2 


NGHI THỨC TRÌ KINH ĐỊA TẠNG 


TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 
Án Lam (7 lần) 
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN 
Tu rị tu rị, ma-ha tu rị, tu tu rị ta bà-ha. (3 lần) 


TỊNH BA NGHIỆP CHƠN NGÔN 
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ 
thuật độ hám. (2 lần) 
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN 
Án nga nga nẵng tam bà pha phiệt nhựt ra hồng. (2 lần) 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |3 


TÁN PHẬT 


Pháp Vương Vô Thượng Tôn 
Tam-giới vô luân thất 

Thiên nhân chỉ Đạo sư 
Tứ-sanh chi Từ-phụ 

Ư nhứt niệm quy-y 

Năng diệt tam-kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán thán 


Ức kiếp mạc năng tận. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |4 


QUÁN TƯỞNG 


Năng lễ, sở lễ tánh không-tịch, 

Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì, 

Ngã thử đạo-tràng như Đế-châu, 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 


Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |5 
ĐẢNH LỄ TAM BẢO 


CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Tận Hư-không Biến Pháp Giới, Quá, 
Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh 
Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy) 


CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Ta-bà Giáo Chủ Điều Ngự Bốn Sư Thích 
Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí 
Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp 
Chư Tôn Bôồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 


CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế-giới Đại Từ 
Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí 
Bồ-tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại 
Hải Chúng Bồ-tát. (1 lay) 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |6 


TÁN LƯ HƯƠNG 


Kim lư vừa bén chiên đàn 

Khắp xông pháp-giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu kiết-tường 

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền 
Pháp-thân toàn thể hiện tiền 

Chứng mỉnh hương nguyện phước liền ban cho. 


Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |7 
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. @ lan) 
CHÚ ĐẠI BI 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Nam mô hắc 
ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết để, thước bát ra 
đa, Bồ-đề tát đóa bà da, ma-ha tát đóa bà da, ma-ha ca lô ni ca đa. 
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na tát đỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, 
y mông a rị da, bà lô yết đế thất Phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma-ha bàn đa sa mế, tát bà a tha 
đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt 
đậu, đát điệt tha: Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma-ha 
Bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, 
cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da để, ma-ha phạt xà 


da để, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra mạ mạ 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |8 
phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra 
xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô 
lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, Bồ-đề dạ Bồ-đề dạ, bồ 
đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma 
na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma-ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà 
du nghệ thất bàn ra đạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na 
ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma-ha, a tất 
đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất 
đà đạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng 
vết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a 
rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. 


"Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà-ha." @ lần) 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |9 
Nam mô Thập-phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần) 
VĂN PHÁT NGUYỆN 


Lạy đấng Tam giới Tôn 
Quy mạng mười phương Phật, 
Nay con phát nguyện rộng 
Thọ trì kinh Địa Tạng. 
Trên đền bốn ơn nặng, 
Dưới cứu khổ tam đồ, 
Nếu có kẻ thấy nghe 
Đều phát Bồ-đề tâm, 
Hết một báo thân này 
Sanh qua cõi Cực Lạc. 
Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (2 lần) 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |10 


BÀI KỆ KHAI KINH 


Pháp vi điệu rất sâu vô lượng 

Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp 

Nay con thấy nghe được thọ trì 

Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. 
Nam-mô U-minh Giáo-chủ hoằng nguyện độ sanh 
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, 
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề. 

Đại BI, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, 
Bổn Tôn Địa Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT|II 
KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYÊN 


THẤY NGHE ĐƯỢC LỢI ÍCH 
PHẨM THỨ MƯỜI HAI 


1. ĐỨC PHẬT PHÓNG QUANG TUYỂN CÁO. 

Lúc đó, từ trên đảnh môn đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn 
muôn ức tia sáng lớn. 

Như là: tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành 
tốt, tia sáng lành tốt lớn, tỉa sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tỉa sáng 
sắc tía, tia sáng sắc tía lớn, tỉa sáng sắc xanh, tỉa sáng sắc xanh lớn, 
tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng 
sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tỉa sáng màu lục lớn, tia sáng màu 


vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, ta sáng 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |12 
tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng 
tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng 
tròn báu lớn, tia sáng vừng mặt trời, tia sáng vừng mặt trời lớn, 
tia sáng vừng mặt trăng, tia sáng vừng mặt trăng lớn, tia sáng 
tướng cung điện, tia sáắng tướng cung điện lớn, tỉa sáng tướng mây 
biển, tia sáng tướng mây biển lớn. 

Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tỉa sáng như thế xong, 
lại nói ra những tiếng rất vi điệu mà bảo đại chúng rằng: 

“Này tám bộ chúng Trời, Rồng, người cùng phi nhơn v.v...! 
Lóng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi tuyên bày ngợi khen 
những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ 


bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc Thánh, những sự chứng quả 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |13 
Thập Địa, những sự rốt ráo không lui sụt nơi đạo vô thượng chánh 
đắng chánh giác... của ngài Địa Tạng Bồ-tát”. 

2. QUÁN THẾ ÂM CẦU THỈNH. 

Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dút tiếng, trong Pháp hội có 
một vị đại Bồ-tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ 
gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: 

“Bạch đức Thế Tôn! ngài Địa Tạng đại Bồ-tát đầy đủ đức từ bỉ 
lớn, Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn 
ức thế giới, ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân bao nhiêu công 
đức và sức oai thần chắng thể nghĩ bàn của Ngài, con đã từng nghe 
đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương, khác 


miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ-tát. 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |14 

Dầu cho các Đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở 
vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ-tát vẫn chắng thể nói hết. 

Vừa rồi lại được đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng 
đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ-tát. 

Cúi mong đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện-tại và vị-lai 
mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng 
Bồ-tát, làm cho tám bộ chúng trời, rồng, v.v... chiêm ngưỡng lễ lạy 
ngài Địa Tạng Bồ-tát để được phước lành”. 

3. ĐỨC PHẬT TÁN THÁN VÀ HỨA KHẢ. 

Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ-tát: 

“Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà. 
Những hàng trời, rồng, hoặc nam tử, nữ nhân, hoặc thần, hoặc 


quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường nếu kẻ 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |15 
nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến 
tưởng đến ông cùng khen ngợi ông. 

Thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác 
quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi 
trời hưởng đủ sự vui vi điệu, khi nhân quả sắp thành thục liền 
được Phật thọ ký cho. 

Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và 
tám bộ chúng trời, rồng, v.v... mà muốn nghe ta nói những sự lợi 
ích chắng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ-tát. 

Ông nên lóng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó!” 

Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát bạch rằng: 


“Vâng! Bạch đức Thế Tôn con xin ưa muốn nghe.” 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |16 

4. THẤY NGHE THÊM PHƯỚC TRÒI. 

Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ-tát: 

“Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời 
nào, hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi 
thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo. 

Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đang lúc tướng suy hao hiện, 
hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát, hoặc nghe tên 
ngài Địa Tạng Bồ-tát, rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ. 
Thì các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng 
rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa. 

Huống chỉ là những người thấy hình tượng Bồ-tát, nghe danh 


hiệu Bồ-tát rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vật 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |17 
báu, chuỗi ngọc... mà bố thí cúng dường, thì người này được vô 
lượng vô biên công đức phước lợi. 

5. NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC LỢI. 

Lại vầy nữa, này Quán Thế Âm! Trong các thế giới về thuở hiện 
tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, như 
có kẻ sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của ngài 
Địa Tạng Bồ-tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không 
còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. 

Huống chỉ là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến 
đem của cải, nhà cửa, vật báu, y phục v.v... của người sắp mạng 
chung đó mà làm của chỉ phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của 


ngài Địa Tạng Bồ-tát. 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |18 

Rồi làm cho người bịnh lúc chưa chết, hoặc mắt thấy tai nghe 
biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báu, v.v... vì mình mà 
tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát. 

Người bịnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bịnh nặng, thì 
nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. 

Còn nếu người bịnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ 
tất cả tội chướng nghiệp chướng, đáng lẽ phải bị đọa vào chốn ác 
đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung, liền được 
sanh vào cõi trời, cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả 
tội chướng thảy đều tiêu sạch. 

6. TIỀN VONG ĐƯỢC PHƯỚC. 

Lại vầy nữa, này Quán Thế Âm Bồ-tát! Về đời sau, nếu có kẻ nam 


tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên ba tuổi, 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |19 
hoặc lúc lên năm tuổi, mười tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, 
cho đến chết mất anh em, chị em. 

Đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng 
thân quyến không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sanh về thế giới 
nào, hoặc sanh lên cõi trời nào? 

Người đó như có thể tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát, 
nhẫn đến nghe danh hiệu của Ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một 
lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thối tâm ban đầu, 
nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường. Thì quyến 
thuộc đã sớm khuất của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào 
ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp, nay nhờ công đức tô vẽ hình 


tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát và chiêm lễ cúng dường của con 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |20 
cái, hay của anh em chị em, nên liền được giải thoát, được sanh lên 
cõi trời cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu. 

Còn như quyến thuộc đã sớm khuất của người đó có phước lành, 
đã được sanh lên cõi trời cõi người hướng thọ quả vui thù thắng 
vi diệu rồi, thì nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về 
bậc Thánh, hưởng vô lượng quả vui. 

Như người đó lại có thể trong hai mươi mốt ngày, chuyên lòng 
chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát và niệm lấy danh 
hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, sẽ được Địa Tạng Bồ-tát hiện 
vô biên thân, mách cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến 
sớm khuất kia đã sanh về. 

Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ-tát hiện sức thần thông lớn, 


tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |2I 

Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ- 
tát một nghìn biến luôn đến một nghìn ngày. Thì người đó sẽ được 
Bồ-tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời đồ 
ăn món mặc dư dật, không có các thứ bịnh khổ, cho đến các sự tai 
vạ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo 
rồi người đó được Ngài Địa Tạng Bồ-tát xoa đảnh thọ ký cho. 

7. NGUYỆN LỚN SỚM THÀNH. 

Lại vầy nữa, này Quán Thế Âm Bồ-tát! Về đời sau, như có kẻ 
thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu 
độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn 
thoát khỏi tam giới. 

Những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài 
Địa Tạng Bồ-tát, rôi chí tâm quy y hoặc đem hương hoa, y phục, 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |22 
vật báu, đồ ăn uống, v.v... để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ 
thì chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được 
thành tựu không bao giờ bị chướng ngại. 

Lại vầy nữa, này Quán Thế Âm Bồ-tát! Trong đời sau, như có kẻ 
thiện nam, người thiện nữ nào, muốn cầu trăm nghìn muôn ức 
điều nguyện trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai, thì chỉ 
nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen hình 
tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát. Được như thế thì nguyện những 
chỉ và cầu những chỉ thảy đều thành tựu cả. 

Lại cầu mong Địa Tạng Bồ-tát, vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ 
mãi cho người đó trong giấc chiêm bao liền được ngài Địa Tạng 
Bồ-tát xoa đảnh thọ ký. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |23 

8. ĐƯỢC TRÍ HUỆ. 

Lại vầy nữa, này Quán Thế Âm Bồ-tát! Trong đời sau, như có 
người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với 
kinh điển Đại thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng 
kinh điển ấy. 

Dầu gặp được bậc minh Sư truyền dạy cho những người đó học 
tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng, cả năm vẫn không 
đọc tụng được. 

Những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước 
chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại thừa không có công 
năng đọc tụng. 

Nhưng hạng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng 
Bồ-tát, cùng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát đem hết 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |24 
bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ-tát, rồi dùng hương hoa, y phục, 
đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, v.v... cúng dường hình tượng Bồ-tát. 

Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ-tát một ngày một 
đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng 
Nam. 

Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong, 
phải cữ ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại 
trong bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày. 

Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy 
Địa Tạng Bồ-tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người 
đó. Sau khi thức dậy, người đó liền được thông mỉnh, một phen 
nghe đến những kinh điển Đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao 


giờ còn quên một câu kệ nữa. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |25 

9. TẠI NẠN TIỂU TRỪ. 

Lại vầy nữa, này Quán Thế Âm Bồ-tát! 

Về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, 
cầu chỉ cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bịnh, hoặc 
nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, 
hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc 
mộng thường phải kinh sợ. 

Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng 
Bồ-tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát nên chí tâm cung kính 
niệm đủ một muôn biến, thì những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu 
sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc 


mộng thảy đều an ổn vui vẻ. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |26 

10. KHỎI HIỂM NGUY. 

Lại vầy nữa, này Quán Thế Âm Bồ-tát! 

Về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự 
làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, 
hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông 
vượt biển hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở. 

Người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng 
Bồ-tát một muôn biến, được như thế thì đi qua nơi nào chốn nào 
cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi, đều 
được an ổn vui vẻ luôn, cho đến dâu gặp loài hùm sói sư tử... 
nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. 

Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ-tát: 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |27 

“Ngài Địa Tạng Bôồ-tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù 
Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe 
tên của ngài Địa Tạng Bồ-tát được lợi ích, thì dầu nói đến trong 
trăm nghìn kiếp cũng không hết được. 

Này Quán Thế Âm Bồ-tát! Vì thế Ông nên dùng thần lực mà lưu 
truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi Ta Bà đây mãi đến 
trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn”. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Ta xem Địa Tạng sức oai thần 

Kiếp số Hằng sa khó tỏ trần, 

Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, 
Trời, người lợi ích sự không ngăn, 


Hoặc Rồng hoặc Thần cùng nam nữ 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |28 
Báo tận sẽ sa vào đường dữ, 
Chí tâm quy mạng Đại Šĩ thân, 
Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. 
Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, 
Huynh đệ chị em kẻ ruột rà, 
Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, 
Nẻo dữ đường lành ở đâu là? 
Hoặc vẽ, hoặc tô Đại Sĩ hình 
Cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 
Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu. 
Bồ-tát hiện thân đến bên mình: 
Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, 


Dâu sa ác thú cũng ra mau, 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |29 
Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, 
Thánh ký, Bồ-tát vuốt đầu trao. 
Bồ đề vô thượng muốn tu hành, 
Mong ra ba cõi khỏi tử sanh, 
Người này đã phát lòng bi lớn 
Trước nên chiêm lễ Đại Sĩ hình. 
Nghe tên quy y đấng trọn lành, 
Cúng dường cung kính phát lòng thành, 
Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng 
Bao nhiêu mong ước sớm viên thành. 
Có kẻ phát tâm tụng kinh sách 
Muốn độ chúng sanh khỏi tai ách 


Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |30 
Đọc rồi quên rồi luôn sót mất. 
Người này nghiệp chướng nó làm mê 
Học Đại thừa kinh khó mọi bề 
Y phục, uống ăn, các ngọa cụ, 
Cúng dường Địa Tạng với hương hoa. 
Dùng chén nước trong bày trước tượng, 
Cách một ngày đêm bưng lấy uống, 
Sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân 
Rượu thịt, tà dâm cùng dối luống. 
Trong hăm mốt ngày chớ sát sanh, 
Chuyên lòng tưởng niệm Thượng Nhân danh, 
Chiêm bao thấy rõ Tôn dung hiện, 


Thức rồi, liền được trí khôn lanh. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |3I 
Đại Thừa kinh giáo nghe qua tai, 
Nghìn vạn đời sau nhớ chắng sai, 
Chính nhờ Đại Sĩ oai thần lớn 
Thâm giúp người kia có huệ tài. 
Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, 
Cửa nhà họa hoạn, người lia nhau 
Ngủ mê mộng mị không an giấc, 
Cầu muốn hỏng hư chẳng được nào! 
Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, 
Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay 
Nhẫn đến chiêm bao đều an cả, 
Quỷ thần phò hộ, của dư xài. 


Muốn qua sông biển, đến núi rừng, 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |32 
Cầm thú độc nguy, giặc đón đường, 
Ác thần, ác quỷ, mưa gió dữ, 
Nhiều nỗi gian nan khốn không lường, 
Sắp sửa ra đi đối trước tượng 
Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. 
Núi rừng biển cả có vào trong 
Ác tai tiêu sạch thường an sướng. 
Quán Âm lắng nghe ta nói rõ 
Địa Tạng vô lượng oai thần đó, 
Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, 
Rộng tuyên Đại Sĩ đầy sức nọ! 
Như người nghe đến Địa Tạng danh, 
Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |33 
Hương hoa, ăn uống, dâng y phục, 
Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. 
Nếu hay đem công hồi pháp giới, 
Rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi, 
Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, 


Truyền khắp Hãng sa nhiều nước cõi! 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |34 
KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN 


DĂN DÒ CỨU ĐỘ NHÂN THIÊN 
PHẨM THỨ MƯỜI BA 


1. ĐỨC PHẬT GIÁO PHÓ. 

Lúc đó đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa 
Tạng đại Bồ-tát mà bảo rằng: 

“Địa Tạng! Địa Tạng! Thần lực của ông không thể nghĩ bàn, 
đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể 
nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. 

Dầu cho các Đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói 
những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng 


chăng hết được. 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |35 

Này Địa Tạng! Địa Tạng! Ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung 
trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả 
thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ-tát, các hàng 
trời, rông, tám bộ chúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng 
sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi, mà giao phó 
cho ông. 

Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào các ác đạo, đầu là 
chừng một ngày một đêm, huống chỉ lại để cho chúng nó phải bị 
đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A-tỳ, mãi đến 
nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi ư. 

Này Địa Tạng! Tâm tánh của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề 
không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có 


người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |36 
còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó, nên Ta 
phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh 
của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát. 

Này Địa Tạng! Hôm nay Ta ân cần đem chúng trời, người giao 
phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời, người cùng thiện 
nam, thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phập pháp, chừng 
bằng sợi lông, máy trần, hột cát, giọt nước, thì ông nên dùng đạo 
lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo 
hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất. 

Lại vầy nữa, này Địa Tạng Bồ-tát! 

Trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà 
thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước 


đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |37 
hiệu của đức Phật, hay danh hiệu của một vị Bồ-tát, cùng một câu 
một kệ kinh điển Đại thừa. Ông nên dùng thần lực của ông tìm 
phương chước cứu vớt các chúng sanh đó, ông nên hiện thân ra 
trước kẻ đó, phá tan địa ngục làm cho họ được sanh lên cõi trời 
hưởng những sự vui vi diệu thù thắng”. 

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
Đời nay đời sau chúng Thiên, Nhân 
Nay Ta ân cần đặn bảo ông 
Dùng đại thần thông quyền độ họ, 
Đừng cho ác đạo đọa vào trong. 
2. BỒ-TÁT TUÂN CHỈ. 
Bấy giờ ngài Địa Tạng đại Bồ-tát quỳ gối chắp tay bạch cùng 
Đức Phật rằng: 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |38 

“Bạch đức Thế Tôn! Cúi xin đức Thế Tôn chớ lo. 

Trong đời sau, nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào, 
đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng 
trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau được giải 
thoát trong đường sanh tử, huống nữa là nghe các việc lành rồi 
luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ 
còn thối chuyển”. 

3. HƯ KHÔNG TẠNG BẠCH HỎI. 

Lúc ngài Địa Tạng Bồ-tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong 
pháp hội có một vị Bồ-tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng đức 
Phật rằng: 

“Bạch đức Thế Tôn! Từ khi con đến cung trời Đao Lợi này nghe 
đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |39 
ngài Địa Tạng Bồ-tát. Trong đời sau, hoặc có người thiện nam 
cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời, rồng v.v... nghe kinh 
điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ-tát, cùng với chiêm lễ 
hình tượng Địa Tạng Bồ-tát, thì những kẻ ấy được bao nhiêu điều 
phước lợi? 

Cúi mong đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và 
vị lai mà nói lược việc ấy cho”. 

4. HAI MƯƠI TÁM ĐIỀU LỢI. 

Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ-tát: 

Lóng nghe! lóng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. 
Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình 
tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát và nghe kinh này, cho đến đọc 


tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |40 
cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều 
lợi ích như sau đây: 

1 - Các hàng trời, rồng thường hộ niệm. 

2 - Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 

3 - Chứa nhóm nhân vô thượng của Thánh. 

4 - Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề. 

5 - Đồ mặc món ăn đồi dào đây đủ. 

6 - Những bịnh tật không đến nơi thân. 

7 - Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 

8 - Không có bị hại vì trộm cướp. 

9 - Người khác thấy đến sanh lòng cung kính. 
10 - Các hàng quỷ thần theo hộ trì. 


11 - Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |4I 
12 - Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả, đại thân. 
13 - Thân tướng xinh đẹp. 
14 - Phần nhiều được sanh về cõi trời. 
15 - Hoặc làm bậc vua chúa. 
16 - Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 
17 - Có mong cầu chỉ cũng đều được toại ý. 
18 - Quyến thuộc an vui. 
19 - Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 
20 - Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 
21 - Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 
22 - Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. 
23 - Những người thân tộc đã chết nếu có tội thì được 
khỏi khổ. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |42 
24 - Nếu về đời trước có phước thì được thọ sanh về cõi 
vui sướng. 
25 - Các bậc Thánh ngợi khen. 
26 - Căn tánh lanh lợi thông minh. 
27 - Giàu lòng từ mẫn. 
28 - Rốt ráo thành Phật. 

5. BẢY ĐIỀU LỢI. 

Lại vầy nữa, này Hư Không Tạng Bôồ-tát! Như hàng trời, rồng, 
quỷ, thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ- 
tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ-tát, hoặc nghe các sự 
về bổn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ-tát mà ngợi khen 


chiêm lễ, thì sẽ được bảy điều lợi ích: 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |43 
1 - Mau chứng bậc Thánh. 
2 - Nghiệp ác tiêu diệt. 
3 - Chư Phật đến ủng hộ. 
4 - Không thối thất Bồ-đề. 
5 - Bốn lực được tăng trưởng. 
6 - Việc đời trước đều rõ biết. 
7 - Rốt ráo thành Phật. 

6. ĐẠI HỘI TÁN THÁN. 

Bấy giờ, bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ-tát cùng tám 
bộ chúng trời, rông... ở mười phương đến dự Pháp hội đó, nghe 
đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn 
chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ-tát, đều khen là việc 


chưa từng có. 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |44 

Lúc đó trời Đao Lợi rưới vô lượng hương hoa, thiên y, chuỗi 
ngọc để cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng 
Bồ-tát xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ 


chắp tay mà lui ra. 


KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔổN NGUYÊN 
Bổn thệ Địa Tạng, 
So nhân trong kinh, 
Tàn tật, câm ngọng do tiền sanh, 
Đời nay tụng Đại Thừa, 
Phước lợi vô cùng, 
Quyết sen báu vãng sanh. 


Nam-mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. @ lần) 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |45 
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát 
Ma-ha-tát. (3 lần) 
Đao Lợi, Thế Tôn nói pháp mầu, 
Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, 
Thánh giáo mãi truyền sau chẳng ngớt, 


Khắp lợi trời, người khỏi khổ sầu. 


Trời, A-tu-la, Dạ xoa thảây, 

Đến nghe pháp đó nên chí tâm, 

Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn, 
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. 

Bao nhiêu người nghe đến chốn này, 


Hoặc trên đất liền, hoặc hư không, 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |46 
Thường đối người đời sanh lòng từ, 
Ngày đêm tự mình nương pháp ở. 
Nguyện các thế giới thường an ổn, 
Phước trí vô biên lợi quần sanh, 
Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ, 
Xa lìa các khổ về viên tịch. 
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng, 
Thường gìn định phục để giúp thân, 
Hoa mầu Bồ-đề khắp trang nghiêm, 
Tuỳ theo chỗ ở thường an lạc. 
Nam-mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp 
Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |47 
MA-HA BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH 


Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất đị sắc, sắc tức thị 
không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục 
như thị. 

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, 
bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô 
sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; 
vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý 
thức giới, vô vô-minh điệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, 


đdiệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, điệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. 


KINH ĐỊA TẠNG BÔ-TÁT |48 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát đoả y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, 
tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 
điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. 

Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu- 
đa-la tam-miệu tam-bồ- đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại-minh 
chú, thị vô-thượng chú, thị vô đắng đẳng chú, năng trừ nhất 
thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
chú, tức thuyết chú viết: 

"Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-để, Bồ-đề tát 
bà-ha." (2 lần) 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |49 
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN 
Nam-mô A di đa bà dạ. 
Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha: 
A đi rị đô bà tỳ. 
A đi rị đa, tất đam bà tỳ, 
A đi rị đa, tỳ ca lan đế. 
A di rị đa, tỳ ca lan đa, 
Dà đi nỊ, dà dà na. 
Chỉ đa ca lệ, ta-bà-ha. (3 lần) 
Quy mạng lễ A Di Đà Phật 
Ở phương Tây thế giới an lành 
Con nay xin phát nguyện vãng sanh 


Cúi xin đức Từ Bi nhiếp thọ. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |50 
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, 
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. 

Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần) 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. @ lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) 

HỒI HƯỚNG 

Phúng Kinh công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng, 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 


Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 


KINH ĐỊA TẠNG BỎ-TÁT |5I 
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 
Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 


Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 

Nguyện di thứ công đức, 

Phổ cập ư nhất thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh, 

Giai cộng thành Phật đạo. 


KINH ĐỊA TẠNG BÒ-TÁT |52 
TAM TỰ QUY Y 


Tự quy y Phật, Đương nguyện chúng sanh, 
Thể giải đại đạo, Phát vô thượng tâm. (1 lạy) 
Tự quy y Pháp, Đương nguyện chúng sanh, 
Thâm nhập kinh tạng, Trí huệ như hải. (1 lạy) 
Tự quy y Tăng, Đương nguyện chúng sanh, 
Thống lý đại chúng, Nhất thiết vô ngại. (1 lay) 
Nguyện đem công đức này, 
Hướng về khắp tất cả, 
Đệ tử và chúng sanh, 
Đều tròn thành Phật đạo. 


